So! 
Tran Huy Thuan 


Chao mừng các bạn đón doc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Sg! 


Trần Huy Thuận 
So! 


Sống ở trên đời, ai ma không một đôi lần... sợ? Bé thi so ma 
(tuy chả biết con ma nó ra làm sao và tại sao mà phải sợ 
nó?), lớn lên một tí, ngoài sợ ma, còn sợ nhiều thứ khác, 
như sợ chuột, sợ gián, sợ thạch sung, sợ rắn và cả... sợ roi 
vọt nữa! Trở thành người lớn, hầu như đã bớt sợ mấy thứ đó. 
Nhưng lại có cái sợ khác. Sợ của trẻ con chủ yếu là sợ vu vơ, 
lặt vặt: Do không hiểu mà sợ - sợ ma! Do chưa thấy bao giờ 
hoặc ít thấy, hoặc thấy hình dạng nó kì quái, bẩn thỉu quá, 
mà sợ - sợ gián, sợ chuột, sợ thạch sùng! Do đau thể xác mà 
Sợ - sợ rắn, sợ rết, sợ đòn roi của người lớn!.. Còn cái sợ của 
người lớn thì khác. Đó là cái sợ thấy được, trực tiếp và cụ 
thể; sợ cả về thể xác lẫn tinh thần, trong đó cái sợ tinh thần 
chiếm tỉ lệ rất cao. Có cái sợ tránh được, như không bao giờ 
làm việc xấu, không vướng vào những vụ vi phạm pháp 
luật,.. thì chả việc gì phải sợ (ấy là theo lẽ thông thường, 
chứ một khi... Thôi cha nói nữa, sợ lắm!). Nhung có cái sợ 
không tránh được, như bị cướp, bị bắt cóc, bị khủng bố, bị 
tống tiền, bị doạ cho thôi việc, bị thuyên chuyển công tác, bị 
sếp ghét bỏ,... Không may gặp những chuyện như thế mà 
không sợ, thi ai đó phải có than kinh ...thép! Làm điều sai 
trái, sợ pháp luật, là cái sợ bình thường. Ra đường sợ kẻ cắp, 
là cái sợ tuy không bình thường nhưng còn chấp nhận được. 
Chú "ra đường sợ công an, lên phường sợ... thủ tuc" (giáo su 
Văn Như Cương), thì đấy lại là cái sợ hoàn toàn không bình 
thường chút nào. Càng không bình thường hơn khi nghe và 


chứng kiến những cảnh đại loại như thế này: "người ngay sợ 
kẻ gian", "người quân tử sợ kẻ tiểu nhân", "công an sợ đầu 
gấu", "dân lành sợ quan tham",... 

Cánh đàn ông lại có kiểu sợ đặc thù này: sợ vợ! Đến vua 
chúa oai thế, còn sợ hoàng hậu, nữa là dân thường! Những 
khi tum nam tum ba tán gẫu với bè bạn tôi thường nói thế, 
để thanh minh cho cái tính nhút nhát sợ... bà xã của tôi! Tôi 
là kẻ học ít, nhưng cũng sính dùng chữ lắm, ví dụ, không nói 
"sợ vợ", nói thế nó thô thiển quá, mất giá quá, nên tôi thay 
bang câu: "dàn thiên lý nhà mình sắp đổ!". thế là mọi người 
hiểu ý ngay: thôi tha cho nó về, kéo vợ nó lại cho nó... lãnh 
đủ! 


Sợ có nhiều cách biểu hiện lắm: sợ run cầm cập, sợ hết hồn 
hết vía, sợ tái xanh tái xám, sợ lạnh cả xương sống, sợ dựng 
tóc gáy, sợ toát mồ hôi, sợ rụt vòi, sợ vãi đái, sợ vãi linh 
hồn... Lại có cả sợ bóng sợ vía nữa (là do người đó đã từng 
sợ, nay chỉ thoáng nghe đến, nghĩ đến, nhắc đến, là "hồn 
bay phách lạc" rồi - như con chim sau lân thoát chết bởi 
cung tên của người đi săn, trông thấy cành cây cong cũng 
so!). 


Chẳng biết những kẻ to gan lớn mật có thật không biết sợ 
không? Mật và gan thế nào là to? To quá dễ sinh bệnh, dễ 
"ngoẻo" sớm - thế thì thà sợ mà được sống thọ thêm một 
chút, còn hơn! Hén - Vang, hèn chính là do sợ qua gây ra. Tôi 


hay bị bạn bè mắng lắm, mắng là ĐỒ HÈN! Nghe thì tức, 
nhưng vốn nhiễm tính sợ từ bé, nên không dám cãi, không 
dám sống khác đi, nên phải cười xoà: ừ tao hèn, chúng mày 
không hèn, chúng mày to gan lớn mật, chúng mày gan cóc 
tía, chúng mày dũng cảm, chúng mày anh hùng!.. Bị dồn 
một hồi như thế, nhiều đứa chót mắng tôi hèn, bỗng thấy 
chon chon, không khéo thằng nay nó khùng! Mà chạm vào 
ai chứ chạm vào thằng khùng thì thì có ngày... vạ vào thân! 
Thế là đến lượt chúng... sợ, lại là sợ cái thằng hèn này mới... 
dau chu! 


Vậy đó! Sợ - tưởng chỉ là biểu hiện của những thang hèn, 
hoá ra không loại trừ ai cả?!. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả/ VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 30 tháng 10 năm 2009 


